ĐÀO СОС LỤC TIÊN -MỘT 
SÁNG TẠO ĐỘC ĐÁO СОА 
KIM DUNG 


Huỳnh Ngọc Chiến 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


ĐÀO СОС LỤC TIÊN -MỘT SÁNG TẠO ĐỘC ĐÁO CỦA KIM 
DUNG 


Huỳnh Ngọc Chiến 


ĐÀO CỐC LỤC TIÊN -MỘT SÁNG TẠO ĐỘC ĐÁO CỦA KIM 
DUNG 


Cục diện đương trường đang bình thường, bỗng nhiên 
thấy bốn bóng người thấp thoáng, tiếp theo là một tiếng rú 
kinh hoàng : một cao thủ võ lâm đã bị xé xác làm bốn mảnh 
! Cách sát thủ thần tốc và quái đản của nhóm Đào cốc lục 
tiên quả đãgây trong lòng độc giả một tiếng dội tâm lí дау 
ấn tượng. Sáu quái nhân đó xuất hiện trong Tiếu ngạo giang 
hồ như một sáng tạo vô tiền khoáng hậu của Kim Dung. 
Chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ trong tiểu thuyết võ 
hiệp lại xuất hiện sáu nhân vật vô cùng độc đáo như thế. 
Nhưng nếu chỉ có mỗi một việc sát thủ chớp nhoáng thì 
nhóm Đào cốc lục tiên cũng không có gì đáng để nói đến. 
Một Bạch mi ưng vương với cách giết người thân tốc khi 
đương trường chỉ còn lưu lại các xác chết và dư hưởng của 
một tiếng rú trầm hùng cách xa đó hàng mấy dặm, hay một 
Nhậm Ngã Hành bằng tay không, chỉ trong chớp mắt đã phá 
vỡ áo giáp hộ than của đối thủ để moi tim có lẽ còn ghê 
gớm hơn nhiều. Và ngòi bút Kim Dung ắt hẳn thừa sức để 
tạo nên những "pha" sát thủ lâm li hấp dẫn hơn, gây những 
tiếng dội tâm lí ở tầng sâu hơn nữa. Nhưng Đào cốc lục tiên 
vẫn có cái độc đáo riêng biệt mà ta khó có thể tìm ở bất kì 
nhân vật nào trong mọi tác phẩm của Kim Dung. 

Nếu có ai đó muốn tiến hành một sự phân loại các nhân vật 
của Kim Dung thì ắt hẳn sẽ vô cùng bối rối trước đám Đào 
cốc lục tiên này. Họ là nhóm người ngớ ngẩn khù khờ và hồn 


nhiên vô tâm, võ công cực cao nhưng lại vô cùng nhút nhát. 
Họ không thuộc về Tà giáo cũng không thuộc về Chính giáo. 
Không môn phái, không tham vọng, cũng không chịu sự sai 
sử của bất kì bang hội hay tổ chức nào. Họ tồn tại giữa cõi 
Tiếu ngạo giang hồ như một sự ngẫu nhiên đầy lí thú ! Người 
đọc cũng không rõ họ từ đâu tới và rong ruỗi giữa giang hồ 
vì mục đích gì. Có lẽ Kim Dung muốn nhường phần suy luận 
thú vị này cho người đọc ? Thoạt tiên, bọn họ xuất hiện trên 
sơn đạo núi Hoa sơn như từ trên trời rơi xuống, và hành Bất 
Ưu là người vô duyên được sổ đoạn trường chọn mặt để họ 
cho nếm mùi " tứ quái phân thây " cực kì rùng rợn, khiến 
thầy trò phái Hoa sơn kinh tâm động phách phải bỏ núi đào 
vong. Tiếp đến là sự nhiệt tình ngớ ngẩn của họ trong việc 
chữa bệnh khiến nội thương Lệnh Hồ Xung thêm trầm trọng. 
Chính vì võ công họ quá cao nên hậu quả càng thêm tệ hại, 
đẩy gã lãng tử này vào tình trạng sống dỡ chết dỡ. Rồi tiếp 
theo đó là một loạt những việc làm ngây ngô của họ khiến 
cho bao sự việc càng rối mù thêm. Nhưng hoạ trung hữu 
phúc (trong tai họa vẫn tiềm ẩn sự may mắn), chính 

việc làm ngớ ngàn của họ đã khiến cho Lệnh Hồ Xung có cơ 
duyên tiếp thu và hoá giải được vô số nội lực của các đại 
cao thủ đương thời. Cái ngây ngô của họ làm ta vừa thích 
thú vừa bực mình nhưng đôi lúc ngẫm cũng đáng yêu : đó là 
sự ngây ngô của những "thằng Bờm " trong ca dao Việt nam 
| 

Dường như Kim Dung vẫn luôn đánh giá cao những nhân vật 
sống gần với bản năng. Các nhân vật ác độc như Âu Dương 
Phong, cương trực như Hồng Thất Công, vô tư như Châu Bá 


Thông là những người sống gần với bản năng và lai là các 
cao thủ tuyệt đỉnh. Nơi Đào cốc lục tiên, ta tìm thấy lại một 
Lão ngoan đồng Châu Bá Thông dưới một bình diện khác. 
Không hận thù, không tranh danh đoạt lợi, cứ ung dung hồn 
nhiên mà tồn tại. Trong khi Châu Bá Thông có thể sướng 
điên lên nếu học được thêm một môn võ công mới, thì đối 
với Đào cốc lục tiên, Tịch tà kiếm phổ hay bất kì cuốn bí cấp 
kì ảo nào cũng không quan trọng bằng ngồi tranh cãi về 
những vấn đề tầm phào trên trời dưới đất. Giữa cõi giang hồ 
đầy dẫy những tranh chấp đẫm máu, họ có lẽ là những 
người còn sống gần với cái "xích tử chi tâm " của Mạnh tử 
[1]. Thậm chí những lúc nhóm Đào cốc lục tiên thi triển 
tuyệt nghệ "tứ quái phân thây" thì họ cũng hồn nhiên vô tư 
như các đứa bé giết con sâu cái kiến mà không hề có một 
mảy may í thức gì về tội lỗi hay thiện ác. Và khi quần hùng 
Ma giáo họp nhau bàn tính việc kéo lên chùa Thiếu Lâm cứu 
Nhậm Doanh Doanh, bọn họ cũng nhảy ra cùng tranh cái 
chức Minh chủ với quần hùng thì ta hiểu đó là những đứa bé 
đang hồn nhiên tranh nhau một đồ chơi đẹp mặc dù chưa 
hoàn toàn hiểu công dụng hay chức năng của đồ chơi đấy ! 

Nhưng điều khiến người đọc nhớ đến bọn họ nhiều nhất có 
lẽ là các cuộc tranh luận đầu Ngô, mình Sở. Bọn họ lí luận 
ban đầu nghe cũng mạch lạc lắm, logic lắm nhưng rốt cuộc 
thì ngớ ngẩn chẳng ăn nhập đâu vào đâu cả. Nhưng lại rất 
ưa phát biểu, rất ưa trình bày quan điểm, rất ưa tranh luận. 
Ở đâu có họ thì lập tức có nổ ra những cuộc tranh cãi tầm 
phào. Nếu không có ai thèm tranh cãi thì bọn tự quay sang 
bắt bẽ lẫn nhau. Không thể hình dung một nhóm Đào cốc 


lục tiên mà không có tranh cãi, cũng như không thé hinh 
dung phái Thiếu lâm thiếu La hán trận hay phái Võ đương 
mất đi Thái cực kiếm pháp ! Nội dung tranh cãi của họ 
thường làm người đọc buồn cười bởi tính chất поб ngẫn, tầm 
phào mặc dù cái mạch lí luận của nó trông bề ngoài có vẻ 
hợp lí lắm. Như tôi đã nói trong một bài viết khác [2], truyền 
thống Đông phương vốn không xem trọng lí trí cho lắm nên 
Kim Dung có cách châm biếm luận lí học Tây phương theo 
phong cách nhẹ nhàng rất Đông phương. 

Không phải ngẫu nhiên mà Kim Dung lại bố trí sáu quái 
nhân độc đáo này bên cạnh Lệnh Hồ Xung. Một nhóm người 
như thế ắt hẳn phải hợp " gu" với một gã tửu đồ không sợ 
trời sợ đất, xem trần gian là một cuộc chơi đầy ngẫu hứng 
theo bước chân lãng tử phiêu bồng !. Trong Tiếu ngạo giang 
hồ, có lẽ chỉ có Đào cốc lục tiên và Lệnh Hồ Xung là những 
người hiếm hoi không quan tâm chi tới Tịch tà kiếm phổ, 
một cuốn bí cấp then chốt trong truyện đã kéo theo nó biết 
bao thảm kịch và đã làm biết bao nhân vật võ lâm đổ máu 
để hòng độc chiếm. Ngay cả bậc cao tăng thế ngoại như 
Phương Chứng đại sư cũng không khỏi động chút lòng trần 
tò mò muốn đọc khi nghe Xung Hư đạo trưởng nhắc đến ! 
Trong khi Qui hoa bảo điển hay Tịch tà kiếm phổ, giống nhu 
những "bè gỗ lim" những " ao sâu cá mè ", đã khiến cho bao 
đại cao thủ, những " phú ông giang hồ", lao vào cuộc tranh 
chấp đẫm máu một cách cuồng điên thì cùng với lãng tử 
Lệnh Hồ Xung, đám " thằng Bờm" Đào cốc lục tiên ung dung 
đứng ngoài cuộc mà mĩm cười với những "nắm xôi". Đó là 
những cuộc tranh cãi vô nghĩa không đầu không đũa. Ta 


cũng có thể xem đó là sự minh triết tự nhiên. Đào cốc lục 
tiên đạt được sự minh triết đó nhờ bản tính ngây ngô còn 
Lệnh Hồ Xung đạt được nhớ tâm hồn khoáng đạt. 

Vai trò của sáu nhân vật này đôi lúc tương tự như những 
thằng hề ( fool ) trong các bi kịch của Shakespeare. Những 
nhân vật hề này thường xuất hiện như một bước đệm trước 
khi các giai đoạn bi kịch đi đến cao trào. Ai đã đọc 
Shakespeare đều khó lòng quên được những câu nói vừa 
поб ngàn vừa đầy minh triết của các nhân vật hề trong King 
Lear, hay Hamlet. Thỉnh thoảng Đào cốc lục tiên nói được 
những lời ngớ ngàn nhưng vô cùng xác đáng, thì người đọc 
hiểu rằng ấy là tiếng nói của lương tri. Đôi khi sự hồn nhiên 
của các nhân vật này lại cứu уап được tình thế bế tắc. Chỉ vì 
поб ngẫn chạy đi tìm một con chuột mà bọn họ phát hiện га 
đường hầm bí mật để cứu quần hùng Ma giáo thoát khỏi 
cảnh bị vây khốn trên chùa Thiếu lâm. Và trong đại hội của 
Ngũ nhạc kíếm phái trên núi Tung sơn, lối tranh biện "cù 
пһау" của họ suýt làm tan vỡ mưu đồ của Tả Lãnh Thiền. 
Cũng có thể Kim Dung muốn dùng Đào cốc lục tiên như một 
biểu tượng để khoáng diễn tư tưởng của Shakespeare " Cuộc 
đời chỉ là một câu chuyện do một thằng khờ kể lại, tràn 
ngập âm thanh và cuồng nộ, mà không có một ý nghĩa gì " 
[3] 

Nếu nhu trong tiểu thuyết võ hiệp cổ điển, sự thật thà đến 
mức ngây thơ thường bị xem như một khuyết điểm và chỉ có 
ở những nhân vật phe Tà giáo, thì trái lại trong tác phẩm 
Kim Dung, nó lại được đánh giá cao. Lão tử vẫn thường ca 
ngợi sự ngây ngô minh triết của các bậc chân nhân 


Ngã ngu nhơn chi tám dã tai ! 

Độn độn hề ! 

Tục nhơn chiêu chiêu ngã độc hôn hôn 

Tục nhơn sát sát ngã độc muộn muộn 

(Đạo đức kinh Chương XX) 

Ta là người ngu dốt thay ! 

Ngây ngô vậy ! 

Người đời ai nấy đều sáng rỡ riêng ta mờ mịt 

Người đời ai nấy cũng rạch ròi riêng ta lẫn lộn 

Nào biết đâu trong cái ngây ngô поб ngàn của Đào cốc lục 
tiên lại hàm ẩn nhiềuminh triết của Đạo gia và biết đâu đó 
là một dạng biến tướng khi nhập thế của một triết học chỉ 
thiên về xuất thế ? 


Chú giải của người viết: 

[1] Đại nhân dã, bất thất kì xích tử chi tâm giả da (Bậc đại 
nhân không làm mất đi tấm lòng hồn nhiên của trẻ thơ " 
(Mạnh Tử - chương Li Lâu hạ) 

2 Tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung nhìn qua lăng kính triết học 
truyền thống phương Đông, KTNN Số 332 

3 ( It [life ] is a tale told by an idiot, full of sound and fury, 
sinifying nothing (Macbeth, Act V, Scene V, 

Shakespeare) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Thái Nhi 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


